Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN OXY BÁM SÁT KÌ THI THPT QG 

2016 - TOANMATH.COM 

A. Phương pháp chung để giải quyết bài toán hình học giải tích phẳng gôm các bước sau: 

• Vẽ hình, xác định các yếu tô đã biết lên hình 

• Khám phá các tính chất khác của hình (nếu cân). Chú ý tìm các đường vuông góc, song song, đông 
quy; các đoạn bằng nhau, góc bằng nhau; các góc đặc biệt; quan hệ thuộc giữa điểm và đường 
thẳng, đường tròn,... 

• Xác định các điểm, đường thẳng (theo các kĩ thuật đã học) để thực hiện yêu cầu bài toán. 

B. Một số hướng khai thác giả thiết 

Dưới đây là một sô hướng khai thác các giả thiết của đê bài. Dĩ nhiên, tùy vào từng bài cụ thể, ta còn có 
những hướng sử dụng khác. 

1. Phương trình đường thẳng d : 

• Tham số hóa tọa độ của các điểm thuộc d 

• Xét được vị trí tương đối, tìm được giao điểm của d và đường tròn hoặc đường thẳng khác. 

• Viết được phương trình đường thẳng: 

- Song song hoặc vuông góc với d . 

- Cách d một khoảng cho trước. 

- Tạo với d một góc cho trước. 

• Lấy đối xứng được qua d . Tìm được hình chiếu của 1 điểm lên d. 

• Xét được vị trí tương đối của hai điểm A, B so với d . 

2. Phương trình đường tròn (c) 

• Tìm được tâm và bán kính 

• Xét được vị trí tương đối, tìm giao điểm của (c) và đường thẳng hoặc đường tròn khác. 

3. Điểm G là trọng tâm tam giác ABC . 

• Áp dụng công thức tính tọa độ trọng tâm 

• ÃG = ịÃM 

3 

• G cùng với trực tâm H , tâm ngoại tiếp / thẳng hàng và GH - -2 GI 

4. Điểm H là trực tâm của tam giác ABC 

• AH1BC. 

• AH = 2IM , với I là tâm đường tròn ngoại tiếp còn M là trung điểm BC. 

• Điểm đối xứng của H qua AB,AC,BC thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

• Tứ giác BHCA' là hình bình hành, với A' là đối xứng của A qua tâm đường tròn ngoại tiếp. 

• H cùng với trọng tâm G , tâm ngoại tiếp / thẳng hàng và GH = -2 GI. 

5. Điểm I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

• IA = IB = IC = R 

• I nằm trên đường trung trưch các cạnh. 

• I cùng với trọng tâm G , trực tâm H thẳng hàng và GH - -2 GI . 












Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

6. J ỉà tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC 

• J cách đều các cạnh của tam giác. 

• Tìm được bán kính nội tiếp tam giác: r = dụ AB S 

• AJ, BJ, CJ là các đường phân giác trong của các góc trong tam giác. 

7. d là đường phân giác trong góc BAC. 

• A,J,K ed. Trong đó J, K lân lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và bang tiếp cạnh 
BC. 

• Lấy đối xứng điểm M e AB qua d ta được M' e AC. 

• d (M,AB)= d (M,AC)’ VMed 

• d cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm chính giữa cung BC 

. Tứ giác nội tiếp. 

• Viết được phương trình đường tròn ngoại tiếp. 

• Sử dụng được tính chất: các góc nội tiếp chắn cùng 1 cung thì bằng nhau. 

• Chứng minh được 1 điểm cách đêu các điểm khác. 

Các cách chứng minh tứ giác ABCD nôi tiếp: 

(a) Bốn đỉnh cùng cách đêu 1 điểm. 

(b) Có hai góc đối diện bù nhau (tổng 2 góc đối = 180°) 

(c) Hai đỉnh cùng nhìn đoạn thẳng (tạo bởi hai đỉnh còn lại) hai góc bằng nhau. 

(d) MA.MB = MC.MD, trong ãó\ M = ABnCD- NA.ND = NC.NB, với N = ADnBC. 

(e) IA.IC = ID.IB với I là giao điểm hai đường chéo. 

(f) Tứ giác đó là hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông,.. 

c. Ví dụ minh họa 

■ ■ 

Ví du 1 ÍTHPT-20151. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu vuông 
góc của A trên cạnh BC; D là điểm đối xứng của B qua H; K là hình chiếu vuông góc của c trên đường 
AD. Giả sửH(-5;-5), K(9;-3) và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng x-y + 10 = 0. Tìm tọa 

độ điểm A. 

Hướng dẫn 

Gọi N là trung điểm AC 

Ta có điểm N e (d) :x-y + 10 = 0=> N(n;n + 10) 

Ta có điểm N theo 1 biến số, mà đề bài có cho 2 điểm 
H(-5;-5), KÍ9;-3) tường minh, vậy ta nghĩ đến liệu có 

mối liên hệ nào giữa 3 điểm N, H, K hay không? 

Xét tam giác vuông AHC vuông tại H và N là trung điểm AC 

..... , 1. 1_ B 
nên ^HN = ^AC 

2 

Tương tự giác vuông AKC vuông tại K và N là trung điểm 

AC nên ^KN = ẬaC 

2 









































































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 
Từ đó ta có HN = KN 

<=> ^(-5-n) 2 + (n + 10 + 5) 2 = ^(9-n) 2 +(n + 10 + 3) 2 <=> n = 0 => N(0;lũ) 

Vậy mình đã tìm được điểm N, vậy câu hỏi tiếp theo là: "Mình đi tìm điểm nào tiếp theo ?" 

Do mình có tọa độ các đỉnh N, H, K, nên mình dễ dàng viết được phương trình đường tròn (T) ngoại 
tiếp tứ giác AHKC (có tâm là N và bán hình là NK). 

Tiếp tục theo dõi vào hình thì các điểm mình chưa biết là: A, B, c , D. Trong đó, B và D mình không có 
dữ kiện gì, còn A và c thì nằm trên đường tròn (T). Vậy ưu tiên đi tìm A hoặc c rồi. 

Chọn một trong hai điểm A hoặc c để đi tìm. 

Giả sử nếu các em chọn A. 

Khi đó hãy cô gắng liên kết điểm A với các điểm đã biết (H, K, N). 

Nối 4 đỉnh này lại vs nhau ta được 1 tứ giác, hãy xem tứ giác này có gì đặc biệt hay không ? hay có 1 
mối liên hệ gì giữa 4 đỉnh này hày không? 

Khi đó các em sẽ nhận ra rằng tứ giác này có 2 đường chéo vuông góc với nhau, AK _L HN . 

Nếu các em không thích chọn A, thì chọn c cũng được. 

Tương tự, hãy xét tứ giác CNHK có gì đặc biệt hay không? 

Khi đó em sẽ nhận ra được tứ giác này là hình thang có HNIICK 

Dù chọn tìm điểm A hay điểm c thì các em cũng cần phải chứng minh tính chất 

- AK _L HN hoặc HNII CK (2 cái này là 1) để có thể làm tiếp được bài toán. 

Chứng minh này có nhiêu cách làm, các em có thê tham khảo cách chứng minh sau: 

Xét AABD cân tại A có H là chân đường cao hạ từ đỉnh A, và B đối xứng với D qua H => AABD cân tại 
A. 

=> HAK = BAH (đường cao hạ từ đỉnh cân cũng là đường phân giác) 

BAH = -^sdAH (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung =1/2 số đo cung) 

=> BÃH = ịsdẤH = ẤKH => AAHK cân 
2 

=> H là điểm chính giữa của cung AK, => HN _L AK 

Vậy dựa vào ý nào ta cũng đi tìm được điểm A (theo AK _L HN) hoặc điểm c (theo HN II CK) của tam 
giác ABC. 

Tiếp theo ta viết được phương trình AB do AB đi qua A và AB vuông góc với AC, 

Tương tự viết được phương trình CH do biết tọa độ c và H hay chính là phương trình BC. 

Từ đây, B = AB n BC ta tìm được tọa độ điểm B. 

Lời giải chi tiết các em tự làm nhé :) 

Ví du 2 ÍSỞ GD&ĐT Hà Nội - 2016).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại 
A . Gọi H( 5; 5) là hình chiếu vuông góc của đỉnh Atrên cạnh BC, đường phân giác trong góc A của 
tam giác ABC nằm trên đường thẳng x-7y + 20 = 0. Đường thẳng chứa trung tuyến AM của tam 
giác ABC đi qua điểm AT(—10; 5). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đỉnh B có tung độ dương. 






Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Cách tưsuỵ khi làm bài 

A 


c 


K(- 10;5) 

Với câu hỏi đặt ra như trên, chúng ta nên đi tìm điểm nào trước ? A? B? hay c? 

Nhìn vào bài toán này ta thấy: 

+) A thuộc 1 đường thẳng đã biết phương trình; 

+) B có dữ kiện y B > 0, nhưng dữ kiện này không tham gia vào quá trình tính toán, mà chỉ tham gia 

vào quá trình loại nghiệm mà thôi. 

+) c hoàn toàn không biết gì. 

Vậy chắc chắn 1 điêu là ta nên đi tìm điểm A trước. 

Vì điểm A thuộc phương trình AD: X - ly + 20 = 0 (D là giao của phân giác trong của góc A với BC), nên 
ta chỉ cân đi tìm 1 phương trình liên quan đến điểm A nữa là được. 

Vì điểm H và K đã có tọa độ rõ ràng, nên đi tìm điểm A ta sẽ thử kết hợp điểm A với 2 điểm H và K xem 
được không ? Biết đâu tạo ra 1 tam giác đêu, cân, vuông,., gì đó thì ra sẽ có thêm 1 phương trình liên 
quan đến A. Nhưng trong bài này tam giác AHK không có gì đặc biệt cả. 

Bắt đầu bí rồi @@ 

Nhìn lại hình thêm chút nữa nhé. 

Trong bài toán, cho điểm K là "bất kỳ” thuộc đường thẳng trung tuyến hạ từ A của A ABC. Dữ kiện 
điểm K "bất kỳ” mà lại có tọa độ rõ ràng chính là 1 gợi ý cho chúng ta đi viết 1 phương trình đường 
thẳng nào đó chứa điểm K. 

Mà chúng ta đang cân tìm 1 phương trình liên quan đến A, vậy chắc chúng ta phải đi viết phương trình 
AK hay AM rồi. 

Vậy viết phương trình AK như thế nào? 

Đê viết phương trình đường thẳng AK ta cân biết 1 điểm đi qua (cái này đã có điểm K rồi) và 1 vector 
pháp tuyến hoặc 1 vector chỉ phương (cái này chưa biết) hoặc trường hợp đơn giản là chỉ cân biết 2 
điểm đi qua. 

Tiếp theo, nhìn vào dữ kiện đê bài cho, 1 phương trình đường thẳng (d) và 2 điểm H và K, ta nên thử 
kẻ các phương trình đường thẳng đi qua H, K _L hoặc song song với (d). 

Thì ta thấy, chỉ có phương trình đường thẳng đi qua H và vuông góc với (d) là cắt AM và AD là I và E. 
Điểm I hoàn toàn tìm được 

Giờ ta chỉ cân tìm được E là xong rồi. Nhưng vấn đề là ta tìm E như thế nào ? 

Ta thấy, có I - H - E thẳng hàng mà I và H đã biết vậy E có thể có mối liên hệ nào với I và H hay không? 
Đến đây nếu vẽ hình chuẩn xác thì hoàn toàn các em có thê đoán được I là trung điểm của HE. 

















Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Nếu I là trung điểm HE thì A AHE cân tại A rồi. Giờ chúng ta chỉ cân CM được điêu này là bài toán được 
giải quyết. 

Khi tìm được A rồi ta viết được phương trình BC do đi qua H và vuông góc với AH. Từ đó tìm được 
điểm M. Viết được phương trình đường trong tâm (M) bán kính MA cho giao với BC tìm được điểm B 
và c, chú ý điêu kiện y B > 0 đê xác định B và c 

Trên đây là 1 hướng suy nghĩ về các tư duy đê làm bài toán. Tuy hơi dài dòng nhưng lời giải của bài 
toán này cực kỳ ngắn gọn như sau, các em tham khảo: 

Lời giai chi tiẽt 

AM là trung tuyến của tam giác ABC nên ta có: MA = MB = MC, suy ra A x =c. 
Mặt khác: A 4 -C (cùng phụ với góc B). 

Suy ra A x = A 4 => = Ẩ 3 (do AD là phân giác của góc BAC), khi đó AD là phân giác của góc HAM. 

Gọi E đối xứng với H qua AD => E e AM , khi đó HE _L AD nên phương trình HE :7x + y-40 = 0. 

26 

x-7y+ 20 = 0 x_ 


Suy ra tọa độ giao điếm I của AD và HE là: 


7x + y-40 = 0 




y = 


5 _ T { 26 18 'ì 

. _ => / 

18 


l 5 ’ 5 J 


{ 27.10 


V 


5 ’ 5 


. AM đi qua E 


) 


V 


) 


Do I là trung điểm của HE , suy ra E 
trình: 2x + lly-35 = 0. 

Í2x + lly-35 = 0 íx = l 

Vậy tọa độ điếm A là nghiệm của hệ : \ <=> \ 

(x-7y + 20 = 0 (y = 3 

và vuông góc với AH |0// = (4;2) = 2(2;l)ì nên có phương trình: 2x + y-15 

13 


(21 \ì\ 

5 và X(-10; 5) nên có phương 


A(l;3). Khi đó BC đi qua H( 5;5) 
0 


Tọa độ điếm M là nghiệm của hệ: 

Gọi B(t; 15-2/)e BC, khi đó : 

MB 2 = MA 2 o 


2x + y-15 = 0 
2x + l ly — 35 = 0 


<í> < 


X = 


y = 2 


M 


( 13 .^^ 

V 2 J 



( 13 ^1 

2 

rio 

<^> 

t 

+ (2t-13) 2 = 



l 2 J 


l 2 J 


+ 1 2 «5t 2 -65t +180 = 0 


<=> 


t = 9 
t = 4 


w! ; ^ Ỵẹ> 0 > B(4; 7) 
B(4;7) 


Do M là trung điểm của BC => C( 9;-3). Vậy A(l;3),B(4;7),C(9;-3) . 


Bài tập luyện tập thêm 


Bài 1 ỊTHPT Ạnh Sơn 11 Nghê An). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A với 
Ổ(-2;1),C(2;-1), gọi p là điểm trên cạnh BC. Đường thẳng qua p song song với AC cắt AB tại D, 





































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

đường thẳng qua p song song với AB cắt AC tại điểm E. Gọi Q là điểm đối xứng với p qua DE. 
Tìm tọa độ điểm A biết Q(- 2;-l). 

Hướng dẫn 

Do A ABC cân tại A nên A thuộc đường trung trực d của BC. 

Khi đó d đi qua trung điểm 0(0;0) của BC và vuông góc với / \ ổ(-2,-l) 


D 


/ ị 

í \ 

w2,1) 

ỉ 


0 ( 2 ,- 1 ) 


p 


BC với 5C = (4;-2) = 2(2;-l)nên d có phương trình: 

2x-y = 0. 

Ta sẽ đi chứng minh A thuộc đường tròn ngoại tiếp tam 
giác BCQ hay chứng minh BAQ + BCQ = 180°. 

Thật vậy: 

Ta có PEAD là hình bình hành, suy ra 
DP = AE và EP = AD (1) 

Do DE là trung trực của PQ, 

suy ra DP - DQ và EP - EQ (2) 

Từ (1) và (2), suy ra AE = DQ 

và AD = EQ => A ADQ = A QEA (c - c - c) 

=>D Ỉ =E Ỉ , suy ra ADEQ nội tiếp đường tròn hay DAQ = QEH (*) (vì cùng bù với DEQ ). 
Mặt khác, ta có: EPC = ECP (cùng bằng góc B ), suy ra EP = EC => EQ = EC => Cj = Ổi 
Lại có E,H thuộc trung trực của 5C=>/J = (2i => C l =P l , suy ra EHCP nội tiếp đường tròn 

Khi đó HCP = 180° - HẼP = 180° - HẼP = 180° - QẼH = 180° - DAQ (theo (*)), suy ra 
HCP + DÃQ = 180° hay BAQ + BCQ = 180°. 

Vậy ABCQ nội tiếp đường tròn có phương trình (phương trình đi qua 3 điểm B,c, Q) là: X 2 +y 2 =5 
.Khi đó tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: 


2x-y = 0 
x 2 + y 2 =5 


<=> 


x = -l;y = -2 
x = l;y = 2 


A(-l;-2) 

A(l;2) 


Kiểm tra điêu kiện A,Q nằm cùng phía với đường thẳng BC cho ta đáp sô A(—l;—2) 


Bài 2. Cho hình chữ nhật ABCD tâm I. Gọi K là trung điểm của cạnh DC, E là hình chiếu của c trên AK. 
Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết rằng A 


I 


(1 n ) 


í 5 

3^1 

-;0 

, E 

/ 

u J 


12 

2 J 


, điểm B có hoành độ dương và AB = 2BC. 


Hướng dẫn 

Từ giả thiết ta cóIE = OAC = ABD nên I là tâm đường tròn 

ngoại tiếp ngũ giác ABCED. D 

Tam giác IBE cân tại I nên IEB = EBD; Tam giác ADK vuông cân tại D nên 
IEB = EBD = EAD = 45°. Từđó suy ra tam giác IBE vuông cân tại I. 



AB=2BC 























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

BD đi qua điểm I -f;0 và có véc tơ pháp tuyến 

V 2 ) 

_ ( 3 A _ 

IE = 2)--- hayn = (4;-3Ì nên BD có phương trình là : 

V 


L= — — íidy II — J Iicỉi DU LU pi 

V 2 J 

x--^J-3(y-0) = 0 hay 4x-3y-2 = 0 


BD đi qua điểm K(-l;-2) và có véc tơ chỉ phương u = (3;4) nên có phương trình tham sô là 

X = -1 + 3t 
y = -2 + 4t 


BD:^ 


Gọi B(3t-l;4t-2) thuộc BD, điều kiện t > ^ ta có 

3 


IB = IE <s> 




3t-^ 

2 


+ (4t-2) 2 =2 2 + 


( Ỷ 1 

v " 2 J 


<s> 25t 2 - 25t = 0 


t = 0 (1) 

t = l (n) 


Từđó ta có B(2;2). Vì I là trung điểm của BD nên D(-l;-2) 

Ta có BD = V9 + 16 = 5 , AB 2 + AD 2 = BD 2 = 25 => 5.AD 2 = 25 => AD = V5,AB = 2 V 5 
Gọi A(x,y) ta có 


AD = 4E 
AB = 2 V 5 


<=> 


(x + l) 2 +(y + 2) 2 =5 
(x-2) 2 + (y-2) 2 =20 


<=> < 


X = -2 
y = 0 


6 

X = — 

5 


y = 


12 


A^O^A, 


(6'_n) 

5' "5 


J 


Kiểm tra A và E khác phía so với đường thẳng BD, ta có 
A^-^E 

BD. 

Aj (-2;ũ), A ; 


Í5 

3^ 

=> (4(-2)-3.0-2) 

( A 5 _ 

í 3 Ì 


t 

4.—-3. 


-2 

l 2 


2 

l 2 y 

) 


< 0 nên Aj;E khác phía so với đường thẳng 


( 6 12 "1 



Í 6 Ì 


í 12 ì 

3 

( A 5 _ 

í 3 Ì 

3 


=^> 

4 


-3. 


-2 

4.—-3. 


-2 

15' 5 J 


l 

UJ 


l sj 

) 

2 

l 2 J 

) 


>0 nên A ;E khác phía so với 

*) y ƠJ A z V Z J 

đường thẳng BD. 

Vậy điểm A cần tìm là A(-2;ũ). Vì I là trung điểm của AC nên c(3;ũ). 

Vậy A(-2;0), B(2;2), D(-1;-2),C(3;0). 

Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có đỉnh A(- 1;4), trực tâm H. Đường 
thẳng AH cắt cạnh BC tại M, đường thẳng CH cắt cạnh AB tại N. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam 
giác HMN là /(2;0), đường thẳng BC đi qua điểm P(l;-2). Tìm tọa độ các đỉnh B,c của tam giác 
biết đỉnh B thuộc đường thẳng d: X + 2y - 2 = 0 

Hướng dẫn . 


Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp. 
















































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Suy ra / là trung điểm của BH ;B e d => B(2 - 2 t;t) 


Suy ra: H{2 + 2t\—t) => AH = (3 + 2t;-t -4),BP = (2t — 1;—í — 2 ) 


Do H là trực tâm của tam giác ABC 
=> .ĩ/p = 0 

<=> (2t + 3)(2í -1) + (t + 4)(t + 2) = 0 
<=> 5t 2 + lOí + 5 = 0 <=> t = -1 


Suy ra //(0;l),B(4;-l),rì// = (l;— 3 ), đường thẳngổC: X -3y - 7 = 0 


Đường thẳng AC: 2x- y + 6 = 0. Tìm được tọa độ C(-5;-4) 

Bài 4ĩ.(Chuyên Sư Pham làn 2). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A và nội 
tiếp đường tròn (K). Gọi M là trung điểm của AC;G,E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và 


(4 


(^ 23^1 


(^ 53^1 

—;11 


2; 


2; 

u J 


l 3 J 


l 5 J 


Hưứng dẫn 

Ta có tam giác ABC cân tại A, AG là trung 
tuyến hạ từ đỉnh A AG -L BC. E là trọng tâm 
AABM nên EM II BC từ đây ta viết được 
phương trình EM 

Đi qua E và nhận GK làm vector pháp tuyến. 
Suy ra phương trình của EM : y = 11 ( 1 ) 

Gọi I là giao điểm AG với ME khi đó I có tọa độ 
là /(2,11) 


Gọi L là trung điểm AB. Xét ML có: 

+) E là trọng tâm AABM => ME = ^-ML 

+) I là trung điểm ML nên MI = \aáL 

Suy ra ME = 4 IE (do I nằm giữa E và M). Hay 


4 __ 23 53 

E(-;ll) G(2;y) Kf2;Ỵ) 

A 



ME = 4IE <=> M ( 4 ,1 1 ) 

Ví I là trung điểm ML nên z(0,l 1 ) 


Mà G là trọng tâm trong AABC nên BG = 2GM <=> /?(-2;l). 
L là trung điểm AB nên A (2; 21). 

M là trung điểm AC nên c(6;l). 





























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi 77 (5; 5) là hình chiếu 

vuông góc của đỉnh A trên cạnh BC, đường phân giác trong góc A của tam giác ABC nằm trên 
đường thẳng x-7y + 20 = 0. Đường thẳng chứa trung tuyến AM của tam giác ABC â i qua điểm 
K (-10;5). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết điểm B có tung độ dương. 


Hướng dẫn: 

Ta có ACB-BAH (do cùng phụ với ABC) 

Hơn nữa, MA = MB = MC nên MAC = MCA nên 
BÃÌỈ = MÃC 

Suy ra đường phân giác trong ẮD của góc Ả cũng là " 
phân giác của góc HAM 

Gọi K ' là điểm đối xứng với K qua AĐ thì K ' thuộc AH 
Viết được phương trình KK ':7x + y + 65 = 0 


KK'nAD = I^Ỉ 


^_19 3 ^ 

V 


=> 


K'(- 9;-2) 



c 


AH :x-2y + 5 = 0,AHnAD = => v4(l;3) => BC :2x + y-15 = 0 


Đường thẳng AM đi qua A và K nên v4M:2x + lly-35 = 0. Vậy M 


(13 

y~2 



\ 

) 


Vid B thuộc đường thẳng BC nên B(b;ỉ5-2b) 


Do MA = MB => 5b 2 -65Ỗ +180 = 0 


b = 9 
b = 4 


Vậy B(4;7),C(9;-3) 


Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi E là trung điểm của cạnh ẮD và 


H 


ín 


V 




) 


là hình chiếu vuông góc của B trên cạnh CE; M 


( 3 


V 




) 


là trung điểm của cạnh BH. Tìm 


tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết đỉnh A có hoành độ âm. 


Hướng dẫn: 































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Vì M là trung điểm BH nên M(-l;-2) 


là đường trung bình nên AM _L BH 
Ta có: BH :x — 2y—3 = 0 

CE : 2x + y — 4 = 0, AM : 2x + y = 0 

cos BAM = cos ECD = ^— = ^= 

CE yỈ5 


Gọi A(a;-2a^,a < 0=> AB = (ữ + l;-2a + 2) 



Ta có cos BAM = —j= <=> 

V5 


AB.U 


AM 


AM 


u 


AM 


4Ĩ 


o5a -6a-ll = 0<=> 


a = — 1 
11 


a 


=7« 


A(- 1;2) 


^D:j-2 = 0,vì E = CEnAD=>E(l;2) 
Vì E là trung điểm AD nên Z)(3; 2) 


Vì BC = y 4D C(3;-2). Kết luận 

Câu 7 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn có đỉnh A(- 1;4), trực tâm H. Đường 
thẳng AH cắt cạnh BC tại M, đường thẳng CH cắt cạnh AB tại N. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam 


giác HMN là /(2;0), đường thẳng BC đi qua điểm p(ỉ;~2). Tìm tọa độ các đỉnh B,c của tam giác 


biết đỉnh B thuộc đường thẳng d: X + 2y - 2 = 0 

Hướng dẫn: 

Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp. 

Suy ra / là trung điểm của BH \B ed=> B(2 - 2t;t) 


Suy ra H{2 + 2 t\-i) AH = (3 + 2 t;—t - 4),BP = (2 1 -1 ;-t- 

X + 2y - 2 = 0 

Do H là trực tâm của tam giác ABC 





AH.BP = 0 <=> (2t + 3)(2 1 -!) + (/ + 4)(/ + 2) = 0 <=> 5t 2 + 10/ + 5 = 0 <=> t = -1 























































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Suy ra iT(0;l),B(4;-l),4i/ = Ợ;-3), đường thẳng BC: x-3y - 7 = 0 


Đường thẳng AC: 2x - y + 6 = 0. Tìm được tọa độ C(-5; -4) 


Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với đường cao AH có phương trình 
3x + 4y + 10 = 0 và đường phân giác trong BE có phương trình x-y + l = 0. Điểm M(0;2) thuộc 

đường thẳng AB và cách đỉnh c một khoảng bằng V2 . Tính diện tích tam giác ABC. 

Hướng dẫn: 


Gọi N là điểm đối xứng của M qua phân giác BE thì N thuộc BC 

Tính được 7V(l;l). Đường thẳng BC qua N và vuông góc với AH nên có 
phương trình 4x - 3y — 1 = 0 


B là giao điểm của BC và BE. suy ra tọa độ B là nghiệm của hệ M 

4x-3y-l = 0 


phương trình: 


<=>5(4;5) 


x-y+1=0 

Đường thẳng AB qua B và M nên có phương trình: 2x - 4y + 8 = 0 



N H 


A là giao điểm của AB và AH, suy ra tọa độ A là nghiệm hệ phương trình: 


3x-4y-8 = 0 
3x + 4y + 10 = 0 




í 


V 


- 3 ;-^ 

4 J 


Điểm c thuộc BC và MC = 2 suy ra tọa độ c là nghiệm hệ phương trình: 


X 

1 

LO 

1 

II 

o 

1 

X 

II 

V 

II 


'c(l;l) 

^jx 2 +(y- 2) 2 =yfĩ 

31 

x= ;y = 

L 25 

33 => 

25 

rí 31 . 33 1 
1^25 ’ 25 J 


Thê tọa độ A và c(l;l) vào phương trình BE thì hai giá trị trái dấu, suy ra A, c khác phía đối với BE, 
do đó BE là phân giác trong tam giác ABC. 


Tương tự A và c 


' 31 . 33 ^ 
v 25’25 J 


thì A, c cùng phía với BE nên BE là phân giác ngoài của tam giác ABC. 


49 49 

BC = 5,AH = d(A,BC) = AE. do đó S ABC =^~ 

20 8 


(đvdt). 


Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 18. Gọi E là trung 
điểm cạnh BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE cắt đường chéo AC tại G, (G không trùng với 


























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

(2 4 ^ 

J ; 5 y 


C). Biết E(Ỉ;-Ỉ),G 
A,B,C,D. 

Hướng dẫn: 

Do tứ giác CDGE nội tiếp => DG _L GE 
Do Ded => D(t;6-t) 

— ( 2 26 V 


và điểm D thuộc đường thẳng d: x + y-6-O. Tìm tọa độ các điểm 


/± 


r> 


Ta có EG 


f 3 9^ị 
5 ’ 5 


V 


J 


V 


5 5 


) 


Suy ra DE = 3 V 2 , DE :x — y — 2 = 0 
Gọi c(a;ỗ), do 


'ABCD 


= 18 => S CDE = 4" <=> ^-d (C; DE) DE = 4" <=> ữ — b — 2 = 


2 2 



Mà Z>C(a-4;ố-2),£C(a-l;ố + l); do 


CD _L CÌÌ =í> DC.EC = 0<íí>(a-4)(a-l) + (ố-2)(ỏ + l) = 0 ( 2 ) 


Từ (1) và (2) ta có: 


a — b — 2 

= 3 

1 _ 

II 

• e- 

11 

1 _ 

< 


=> 

ũ — 5ct + 

V 

b 2 -b + 2 = 0 

a = l;b = 2 


C(4;-l) 

c(l; 2 ) 


Do c và G nằm khác phía với bờ là đường thẳng DE => c (l; 2 ) không thỏa mãn 
Suy ra c(4;-l) thỏa mãn. 


Vì M là trung điểm BC nên i?(-2;-l). Do ẮD = BC => A(- 2; 2 ) 

Câu 10 . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm /(3;-l), điểm M trên 

cạnh CD sao cho MC = 2MD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết đường thẳng AM có 
phương trình 2x - y - 4 - 0 và đỉnh A có tung độ dương. 

Hướng dẫn: 


Gọi H là hình chiếu của / trên AM => IH = d (/; AM) = —Ị= 

y/5 


Giả sử AM nBD = N và p là trung điểm của 
































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

MC IP\\ AM => NM II IP. 


Từ M là trung điếm của DP suy ra N là trung điếm của DI 


Gọi cạnh của hình vuông là a thì AI = a _ ,IN = ]-IN = — 

2 2 4 

rpx 1 1 1 5 2 8 _ rr 

Từ = —“T + —V => „=—r + —r=>« = 3V2 

IH 2 IA 2 IN 2 9 a 2 a 2 

A thuộc AM nên A[t\2t-À) =>IA = Ật-3Ỵ +(2/-3) 2 = 3 <=> 5t 2 -18t + 9 = 0 


<=> 


't = 3=>A(3;2) 


3 ( 3 14^ - do rì có tung độ dương nên A(ĩ;2) 

í = T=>^ TỈ-^ 

■ 5 J 


Suy ra C(3;-4). Đường thẳng 5D đi qua điểm / và có vtpt rì/ = (0;-3) có phương trình y + ỉ = 0. 

N = AM n BD => 7V 


f 3 A 

^■;-l . là trung điểm của DI => z>(0;-l) => i?(6;-l) 

v2 J 


Câu 11 . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 3V3, đỉnh D 
thuộc đường thẳng d : \Ịĩx-y = 0,ACB = 30°. Giao điểm của đường phân giác trong góc ABD và 

đường cao của tam giác BCD kẻ từ c là điểm nịy/3;3Ỵ Tìm tọa độ các đỉnh B,ũ biết hoành độ của 

B và D đêu nhỏ hơn \Ỉ3 

Hướng dẫn: 

Gọi / = ACnBD. Đặt AB = X => BC = X\Ỉ3 có s = AB.BC = 3y/3 nên X = \Ỉ3 

Ta có DBC = ẤCB = 30° => Ấm = 60° => HBD = 30° => BD là phân A 

giác trong của góc HBC và cũng là đường cao nên BD là trung trực 
của HC 


HD = CD = J3;BHD = BCD = 90° và BH = BC = 3 


V3 _ 
t = — (T/M) 


t = 


2 

3^3 




D 


(loai) 


V 


>/3.3 
2 ’ 2 





J 


D ed => Dịt',^Ỉ3tỴ,HD = >/3 <=> 


2 























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Đường thẳng HB đi qua hỤ 3; 3 ), có vecto pháp tuyến DH = 
^Ẹ-ịx-yỈ3) + ị(y-3) = 0ox + yỈ3y-4yỈ3=0 


í 


( 


B <E HD => B 


b: 4 — 


V 


73 


ì(i<7 3 ) 


V 


V3 3 

T’2 




7 


nên có phương trình: 


#5 = 3^(ỗ-V3) 2 + 


^1 ^ ^ 


V 




= 9 o 


J 


b = 


b = 


5 V 3 

2 

->/3 


(Loai) 

(TIM) 




B 


-yỊĨ 9 
2 ; 2 


\ 


7 


Vậy tọa độ các điểm Ổ,Z) là: 5 


^-V 3 , 9 ^ íV3.3 

r ? T~ *> ^ 7 ? T" 


V 


2 ’ 2 


7 


7 


V 


2 ’ 2 


7 


Bài 12.(THPT - Quỳnh Lưu 3 - Nahê AnỊ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có 
đường tròn nội tiếp tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại các điểm D,E,F. Tìm tọa độ các 
đỉnh của tam giác ABC biết z>(3; 1 ), trung điểm của BC là M(4;2), phương trình EF :3x-y-2 = 0 
và B có hoành độ bé hơn 4. 


Hướng dẫn 

Phương trình đường thẳng BC :x-y — 2 = 0 


3x - y - 2 = 0 


Gọi H là giao điểm của EF và BC ta có tọa độ H là nghiệm của 

F 


Ta chứng minh 


hê: 


x-y-2 -0 

U’ = -2 


'1 

Từ các giả thiết, ta thấy H nằm trên tia 

1 


đối của tia BC. 

H 

B 9 1 

£>(3,1) 


M(4,2) 


MDMH = MB . 


Thật vậy, qua B kẻ đường thẳng song song với CA cắt HE tại G . Khi đó ta có BG = BF = BĐ đồng 

thời 4^4- = 44^ = 44r => HB.DC = DB.HC. Vì M là trung điểm đoạn BC nên ta được 
HC CE DC 

(MH -MB)(MB + MD) = (MB -MD)(MH + <=> MH.MD = MB 2 


Gọi B(t;t-2),t <4 ta có 2 (í -4) 2 = 8 <=> í - 4 = -2 <=> í = 2, .5(2; 0 ) => c(6; 4 ) 


































































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Phương trình đường tròn tâm B bán kính BD là (r): (x - 2) 2 + y 2 =2 


Đường thẳng EF cắt (r) tại ơ và F có tọa độ là nghiệm của hệ 


(x-2 ) 2 +/ =2 Jx=1 


<=> s 


3x — y — 2 = 0 


y = i 


V < 


3 

X = — 

5 


y = 


f 2 1A 

. Vì G nằm giữa H và F nên F(l;l),ơ ■ Khi đó phương 

1 15 5/ 


trình AB :x + y-2 = 0,ẨC đi qua c và song song với BG nên có phương trình: x-ly + 22 = 0. Tọa độ 


điểm A là nghiệm của hệ 


x + y-2 — 0 


X = -1 


_ <=> < 

x-7y + 22 = 0 [y = 3 


4(-l;3) 


Vậy J(-l;3), J g(2;0),C(6;4) 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là điểm 

( 3 n 

{ 2 2 ) 

và 2x - y = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 


, đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A lần lượt có phương trình là 3x - 4y + 5 = 0 


Hướng dẫn: 

Từ giả thiết, tọa độ của A là nghiệm của hệ 


3x-4y + 5 = 0 fx = l 


2 x — y — 0 




y = 2 


-4(1; 2) 


Gọi M là trung điểm của BC 

KM\\d y 

Đường thẳng KM đi qua K 


( 3 __ 1 ^ 
2 ’ 2 


V 


J 


và có vec tơ chỉ phương w(4;3) có 



trình < 


X — -^- + 4 1 

1 (<éR) 

y = ~^ + 3t 

2 


phương 


Tọa độ của M là nghiệm của hệ 


X — —“—b 4 1 
2 

1 , ^ 
y — —“—h 3 1 
2 

2x - y = 0 


1 

X = — 
2 

y = 1 


M 


g;i) 


V 
































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

(\ \ 

Đường thẳng BC đi qua điểm M -f;l vuông góc với d ị :3x-4y + 5 = 0 có phương trình 

\2 ) 

f 1 , 2 

2 


1 - ^ B 

x = — + 3 m, s 

2 (meR) 


V 


V 


y = 1 -4m 


ẪF 2 = 


(\ 

3^ 

2 

r „ n 

- + 3M + - 

+ 

1-4 m + -~ 

12 

2J 


l 2 J 


= (2 + 3m) 


+ 


(3 . V 2 _ 25 

— 25/// H- 


V 


—— 4/77 
2 


7 


Từ giả thiết, ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 


AK 2 = 


f t 3) 

2 

r n 

1 + - 

+ 


2) 


l 2) 


Mà BK 2 = AK 2 =CK 2 «. 25m 2 ^ <=> m 2 = ị «■ m = ±ị 

4 4 4 2 

1 fx = 2 iX , , . 

Vớiw= —=>i ta có điểm (2;-1) 

2 [y = -l v ' 


„__1 , 
Với m = —- => <í 
2 


X = -1 

T = 3 


ta có điểm (—1;3) 


Vậy tọa độ 2 đỉnh còn lại B và c có tọa độ là (2;-l),(-l;3) 


_ „ . ,., „ _ . _ „ 1 

Câu 14. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AB = AD = 2-CD. 

Giao điểm của AC và BD là E( 3;-3) , điểm F(5;-9) thuộc cạnh AB sao cho AF = 5FB. Tìm tọa độ đỉnh 
D, biết rằng đỉnh A có tung độ âm. 

Hướng dẫn: 

Gọi / = EF n CD. Ta sẽ chứng minh tam giác EAI vuông cân tại E. 

và < 2.6 = 0. Ta có 


Đặt AB = a,AĐ = b. Khi đó 
ÃC = ÃD + DC = b + 3a. 


a 



FE = AE-AF = -AC--AB = -{b + 3a\--a=^-{3b-a) 

A av / 6 12' ì 


1 


Suy ra AC.EF = y^-ị 3 


-3 


a 


= 0. Do đó AC LEF. 


( 1 ) 


Từ (1) suy ra tứ giác ADIE nội tiếp, suy ra /,=£>!= 45°. 


( 2 ) 


Từ (1) và (2) suy ra tam giác EAI vuông cân tại E. 





































































Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Ta có n AC = EF( 2;-6) nên v4C:x-3y-12 = 0=>^4(3a + 12;a) 


Fĩ F,c (1) _ _. 

Theo định lýTalet ta có ~A~ = —— = —— = 3 => EI = 3EE => 7(-3;15) 

EF EA AB y J 


Khi đó EA = EI o(3a + 9) 2 +(a + 3) 2 =360« 


a = 3 
a = -9 


Vì A có tung độ âm nên ^4(—15; —9) 


Ta có n AD = AF(20;0) nên A D : X = -15 => CD: y = 15. Do đó D(-15;15) 


Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa đường 
trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lân lượt có phương trình là 3x + 5y - 8 = 0, X - y - 4 = 0. 

Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC vắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm 
thứ hai là Z)(4;-2). Viết phương trình các đường thẳng AB, AC, biết rằng hoành độ của điểm B không 

lớn hơn 3. 


Hướng dẫn: 


E là giao điểm của BH và AC. Ta kí hiệu n ế ,u ẽ lần lượt là vtpt, vtcp của 

đường thẳng ả. Do M là giao điểm của AM và BC nên tọa độ của M là 
nghiệm của hệ phương trình: 


x-y-4 = 0 
3x + 5y-8 = 0 


<=>1 


X = — 


y = 


1 

2 


M 


{1 _ p 

2 ’ 2j 


\ 


BC và AD, 


/ 

/ ữ j> 

\ • \ 

\ K 

M 7 


AD vuông góc với BC nên n AD =U BC = (l;l), mà AD đi qua điểm D suy ra D phương 

trình của AD :l(x-4) + l(y + 2) = 0<íí>x + y-2 = 0. Do A là giao điểm của AD và AM nên tọa độ điểm A 

Í3x + 5y-8 = 0 íx = l . 

là nghiệm của hệ phương trình: s <^>< ^>^4(1;1) 

x+y-2=0 y=\ 


Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ phương trình: 


'x-y -4 = 0 
x + y-2 = 0 


X = 3 


<» < 



=>K( 3;-l) 


Tứ giác HKCE nội tiếp nên BHK-KCE, mà KCE = BDA (nội tiếp chắn cung AB ) Suy ra 
BHK = i?DK, vậy K là trung điểm của HD nên 7/(2;4) 





























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Do B thuộc BC =>B(t;t- 4), kết hợp với M là trung điểm BC suy ra c{l -t;3-t) 
HB(t-2;t-8);AC(6-t;2-t). Do H là trực tâm của tam giác ABC nên 

. . , _ s ~t = 2 

/ffl.^C = 0<=>(í-2)(6-í) + (í-8)(2-í) = 0<=>(í-2)(14-2í) = 0<=> 

Do í<3=>í = 2=>5(2;-2),c(5;l). Ta có Zb = (1;-3),7c = (4;0)=> râ^ = (3;l),/ĩ^ = (0;l) 


Suy ra AB: 3x + y -4 = 0; AC: y - \ = 0 


Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A( 1;4), tiếp tuyến tại A của đường 

tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D, đường phân giác trong của ADB có phương trình 
X- y + 2 = 0, điểm M (-4;lì thuộc cạnh AC. Viết phương trình đường thẳng AB. 

Hướng dẫn: 

Gọi AI là phân giác trong của BAC 
Ta có: Ấĩb = ABC + BAI 
LÃD = CÃD + CAĨ 

mBAI = CAI,ẤBC = CÃD nên í 
=> A DAI cân tại D => DE ± AI 
PT đường thẳng AI là: X + y - 5 = 0 

Gọi M' là điểm đối xứng của M qua AI => PT đường thẳng MM ': X — y + 5 = 0 


ĩồ = ĨÃÒ 



D 


Gọi K = AInMM'^K(0;5)^M'(4;9) 


VTCP của đường thẳng AB là AM ' = (3; 5) 
=> VTPT của đường thẳng AB là n = (5; -3) 


Vậy PT đường thẳng AB là: 5(x-l)-3(y-4) = 0<=>5x-3y + 7 = 0 

Câu 17. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm của đoạn AD, N 
thuộc đoạn DC sao cho NC = 3ND. Đường tròn tâm N qua M cắt AC tại J(3’,í),J ^ I = ACC\BT), 

đường thẳng đi qua M, N có phương trình x + y +1 = 0. Tìm tọa độ điểm B. 

Hướng dẫn: 















Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

MN cắt đường tròn tâm N tại K. Ta chứng minh được tứ giác MIJK nội tiếp 

NKJ = ẤĨM = 45° => JNK = 90° 

NJ _L MN nên có phương trình: x-y -2 = 0 


Suy ra được N 


[2^2) 


AJMN vuông cân tại N nên MJ = \Ỉ2PN 




M(3;-4) 

M(-2;l) 


Với M(-2;l) gọi P = MNnJA ta có NP = 3NM =í> P(-7;6) 


PA = —PJ tìm được A(- 3; 4), vì A là trung điểm của IP nên /(1;2) 


D 



ỉ/ 

iv\ 


c 


Ta có AB = 2MI^ B(3;6) 

Tương tự với Aí(3;-4) ta tìm được rì(6;-5),/(4;-l) và 5(8;l) 

Vậy tọa độ điểm Bị 3;6) hoặc ổ(8;l) 

Câu 18 . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BG, G là 
trọng tâm tam giác ABM, điểm .0(7;-2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Tìm tọa độ điểm 
A, lập phương trình AB, biết hoành độ của điểm A nhỏ hơn 4 và AG có ohương trình 3x - y -13 = 0. 

Hướng dẫn: 

Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng AG 


d(D,AG)JBL£Jắ = Jw 

v ’ V9+Ĩ 


Xác định hình chiếu của D trên AG. 


Ta có tam giác ABC vuông cân đỉnh A nên tam giác ABM vuông cân đỉnh A 
M. 



Suy ra GB = GA. Theo giả thiết GA = ƠD nên tam giác ABD nội tiếp đường tâm G bán kính GA. 
Ta có: AGĐ = 2ABD = 90° suy ra DG ± AG suy ra ƠD = Vĩõ 
Suy ra tam giác AGD vuông cân đỉnh G suy ra AD = 2VĨ0 
Tìm điểm A nằm trên đường thẳng AG sao cho A D = 2VĨ0 
























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

Giả sử A[t\3t-\3) 


AD = 2 Vĩõ o(t-lỴ +(3t-\ì) 2 =20 
<^t 2 -Ut +49 +9t 2 -66t + \2\-20 = 0 


<=> \0t 2 -'ềOt +150 = 0 <=> t 2 -8t +15 = 0 


t = 5 
t = 3 


Với t = 3 suy ra A (3; -4) 

Tìm sô đo góc tạo bởi AB và AG. 

—— NA NM 3 NG 3NG 3NG 3 

cos NAG = —— = —— = —— = 7 = = - = 7 V = = —7= 

AG JÃN 2 + M? 2 \I9NG 2 + VG 2 vĩõ 
Giả sử đường thẳng AB có vectơ pháp tuyến « = (a;ố) ta có: 


3a -b 


yja 2 +b 2 ,yj3 2 +1 2 
ồ = 0 
4Z> = -3a 


Vĩõ 


<=> 9a 2 + ồ 2 -6a b = 9a 2 + 9b 2 8ổ 2 + 6aồ = 0 


<tí> 


THI: ỏ = 0 chọn a = 1 suy ra « = (l;0) suy ra : x-3 = 0 


d (A +Í5) = = 4 > Vĩõ = d ( D, AG) 

Vi 

TH2: 4ỗ = -3a chọn « = (4;-3) suy ra A5:4(x-3)-3(y + 4) = 0 


<=> 4x-3y-24 = 0 
,, . 4.7 + 3.2-24 

d ^-~M 


+ 9 


= ^ = 2<VĨÕ 


Trong hai trường hợp trên xét thấy d ( D, ẮBj > d(A, ẮGj nên AB: X - 3 = 0 


Vậy: A(3;—4),AB: X — 3 = 0 

Câu 19. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC 
vuông tại A nội tiếp đường tròn (r) có phương trình 

JC 2 + y 2 -6x -2y + 5 = 0. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. 

Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm 
tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết đường thẳng MN 



có 






























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 

phương trình 20x -1 Oy - 9 = 0 và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ. 

Hướng dẫn: 

[T ) có tâm /(3;l), bán kính R = yjs 
Do IA = IC => ĨÃC = ĨCẰ (1) 

Đường tròn đường kính AH cắt BC tại M => MH _L AB => MH II AC (cùng vuông góc AB) 
=>ẤĨHB = ĨCẰ (2) 

Ta có: ANM = AHM (chắn cung AM) (3) 

Từ (1),(2),(3) ta có: 

ĩlc + ẤNM = ĨCẰ + ẤHM = MHB + AHM = 90° 


Suy ra: AI vuông góc MN 

=> phương trình đường thẳng IA là: x+2y—5-0 


Giả sử A (5 - 2a; a) e ỈA 


Mà rìe(r)^(5-2a) 2 +a 2 


-6(5-2a)-2a + 5 = 0 5a 2 -lOa = 0 <íí> 


a = 0 
a = 2 


Với a = 2 => A( 1;2) (thỏa mãn vì A, I khác phía MN) 
Với a = 0 => rì(5;0) (loại vì A, I cùng phía MN) 


Gọi E là tâm đường tròn đường kính AH => E e MN E 


í 




t:2t 


\ 


io; 


Do E là trung điểm AH => H 


(. , . 383 

l 10 J 


í 


AH = 


2t - 2; 4t 


583 




10 ) 


— ( ni t A 483 

,ỈH= 2t-4;4t~ 

{ 10 J 


Vì AH 1 HI 


AH.IH = Õ<=> 20 1 2 - — t + ^ị 

25 


= 0 <=> 


t = - => H 


t = 


8 
5 

28 

25 


H 


^ 3117 ^ 
v 25 25y 


(TM) 


(loai) 


5 






























Thầy LÊ ANH TUẤN( Thầy Tuấn hocmai): 0915412183 
Cộng tác viên: cv HÀ 


Với t = ị=>H 
5 


r n yy 


(thỏa mãn) 


Ta có: AH = 


J ; 5y 


BC nhận n = (2;l) là VTPT. => phương trình BC là 2x + y — 1 = 0 


Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BD. 
Đỉnh B thuộc đường thẳng A có phương trình x + y- 5 = 0. Các điểm E và F lân lượt là hình chiếu 

vuông góc của D và B lên AC. Tìm tọa độ các đỉnh B, D biết CE = và rì(4;3),C(0;-5). 


( 1 ) 


Hướng dẫn: 

Gọi H là trực tâm tam giác ACD, suy ra CH _L AD nên CH II AB. 

Mặt khác AH II BC (cùng vuông góc với CD) (2) 

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ABCH là hình bình hành nên CH = AB (3) 

Ta có: HCE = BAF (so le trong) (4) 

Từ (3) và (4) suy ra: A HCE = ABAF (cạnh huyên và góc nhọn), vậy CE = AF 

Vì DAB = DCB = 90° nên E, F nằm trong đoạn AC. 

Phương trình đường thẳng AC :2x- y -5 = 0 

a = 5 



Vì F eAC nên F(a; 2a-5). Vì AF = CE = 4l 


a- 3 


Với a = 5 => F(5;5) (không thỏa mãn vì F nằm ngoài đoạn AC) 


Với a = 3=>F(3;l) (thỏa mãn). Vì AF = EC=>E(Ỉ;~ 3) 


BF qua F và nhận EF ( 2;4) làm một vectơ pháp tuyến, do đó BF có phương trình x + 2y-5 = 0. B là 

giao điểm của A và BF nên tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình: 

x + 2y-5 = 0 [x = 5 


x + y-5 = 0 


T = 0 


5(5;0) 


Đường thẳng DE qua E và nhận EF(2;4) làm một vectơ pháp tuyến, DE có phương trình 

X + + 5 = 0 


Đường thẳng DA qua A và nhận AB( l;-3) làm một vectơ pháp tuyến, DA có phương trình 

x-3y + 5 = 0 

D là giao điểm của DA và DE nên tọa độ D là nghiệm của hệ phương trình: 


X + 2 y + 5 — 0 


X = -5 


<=> < 

x-3y + 5 = 0 [y = 0 


D (-5;0). Kết luận: fl(5;0),I>(-5;0) 












































